GIAO PHAN VINH 

TO A GlAM MUC XA doAi 

NGHI DIEN, NGHI L0C, NGHE AN 

Dien thoai: (+84) 0383861171 

Email: tgmvinh@ gmail.com 



Xd Dodi, ngdy 06 thdng 9 nam 2013 



THlT CHUNG 



Toi than di gui toi quy Cha, quy Tu sy nam nit, quy Chung sink vd todn the cong 
dong Dan Chua thuoc gido phan Vinh loi cdu chuc binh an vd hiep nhdt trong 
Chua Kito. 



Anh chi em than men, 

Ngay 04/9/2013 qua la ngay hong phuc cho giao phan Vinh chung ta, vi do la Le 
Tan phong Giam muc Phu ta. Rat tiec la niem vui va nu cudi ciia chung ta vua no 
tren moi, thi ngay buoi chieu hom do, nhung giot nuoc mat va mau cua nguoi dan 
lanh da phai do xuong, vi vu dan ap tai giao xii My Yen, thuoc xa Nghi Phuong, 
huyen Nghi Loc, tinh Nghe An. 

Nhu quy Cha va anh chi em biet, khoang 15g30 ngay 04/9/2013, theo Giay cam ket 
ciia nha cam quyen, ky ngay 03/9/2013, nguoi nha cua ong Phero Ngo Van Khoi va 
ong Anton Nguyen Van Hai cung nhieu ba con giao dan thuoc giao xii My Yen da 
toi UBND xa Nghi Phuong de nhan hai ong ve nha. Khi den noi, ho ngo ngang 
nhan ra la khong he co chuyen thuc hien led cam ket do. Nguoc lai, nha cam quyen 
da bay binh bo tran voi hang tram cong an, canh sat co dong, dan quan tu ve, cho 
nghiep vu, luu dan cay. . . de an ngu loi vao tru so UBND xa Nghi Phuong. 

Khi mot nhom nho than nhan cua ong Khoi va ong Hai tien toi gan hang rao canh 
sat co dong voi y dinh di vao tru so ciia UBND xa, lap tiic bi luc lucmg cong quyen 
dung hoi cay, gay, dui cui, thuoc no, cho nghiep vu... tan cong da man. Nhieu 
nguoi ngat xiu va nhung nguoi con lai hoang loan bo chay tii tung. Mot so nguoi 
chay vao nap trong may ngoi nha doi dien voi tru so UBND xa. Tiic khac, luc luong 
cong quyen pha ciia, xong vao nha, dap pha do dac, tan cong tat ca nhiing nguoi 
hien dien 6 do, hanh hung va bat chii nha. Nghiem trong hon nua, ho da dap vd va 
xiic pham tuong thanh tai tu gia anh Anton Nguyen Van Van. Day la hanh vi pham 
thanh trang tron, xiic pham nang ne niem tin ton giao. 



Ket qua the tham la it nhat 30 nguoi bi thirang, trong do co ca phu nu va thieu nien. 
Mot so nan nhan con trong tinh trang nguy kich tinh mang. Toa Giam Muc da lo 
lang de cac nan nhan dirge dieu tri va cham soc tai Benh vien Da khoa Xa Doai, 
Benh vien 115, Benh vien Huu Nghi Da khoa Nghe An. 

Cung voi Thong cao cua Toa Giam muc Xa Doai, toi cue luc len an each ling xii bat 
nhan va nhung hanh vi bao luc da man cua co quan cong quyen. Dong thoi, toi tha 
thiet moi goi anh chi em cau nguyen, dang nhung hy sinh cung nhu co nhung hanh 
dong cu the bieu lo sir hiep thong voi giao xii My Yen va tinh lien doi voi cac nan 
nhan cua bao lire. 

Dae biet, trong toan giao phan Vinh, vao moi Chua Nhat, cac giao xii se to chuc cac 
buoi cau nguyen va Thanh le de cau cho hai ong Phero Ngo Van Khoi va Anton 
Nguyen Van Hai dang bi giam giu, cung nhu cho tat ca cac nan nhan cua bao lire. 
Nhan dip nay, chung ta hay khan khoan nai xin Thien Chua luon gin giu giao phan 
va cho nha cam quyen biet su dung quyen binh de phuc vu cong ich, biet ton trong 
pham gia nguoi dan, ton trong niem tin ton giao. Viec cau nguyen nay se tiep tuc 
cho den khi cac nan nhan bi bat duoc tha va cac nguoi bi thuong duoc hoan toan 
binh phuc. 

Voi tu each la Giam muc giao phan, toi khan nai Thien Chua chuc lanh cho tat ca 
anh chi em. Xin anh chi em cung cau nguyen cho toi va cho giao phan chiing ta. 

Giam muc cua anh chi em, 




* Phaolo Nguyen Thai Hgp 



